Dâu ân KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quôc tế có hệ số tác độn... _ https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-viet-nam-tren-cac... 





Dấu ân KHXH&NV Việt Nam trên các tạp 
chí quốc tế có hệ số tác động cao năm 
2018 


Trần Trung (Học viện Dân tộc), Vũ Thị Hạnh (ĐH Ngoại thương), Hoàng Phương Hạnh (Viện 
Khoa học Giáo dục Việt Nam) 
24/06/2019 16:02 


https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-viet-nam-tren-cac-tap-ch1-quoc-te-co-he-so-tac-dong-cao- 
nam-2018/20190624113145746pIc160.htm 


Năm 2018, Việt Nam có 10 nghiên cứu KHXH&NV được công bố trên các tạp chí 
có hệ số tác động cao. 


Ngày 20-06-2019 vừa qua, Clarivate Analytics đã công bố hệ số tác động (HSTĐ) Journal 
Impact Factor (JIF) 2018 thông qua báo cáo Journal Citation Reports (JCR) 2019. Báo 
cáo JCR 2019 năm nay có tổng số 11.877 tạp chí, trong đó, có 283 tạp chí mới và 138 
tạp chí cho phép truy cập miễn phí. 64% số tạp chí có JIF tăng so với báo cáo năm 
2018. 


Bài viết này trình bày một số thống kê về khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam 
(KHXH&NV) dựa trên dữ liệu JIF mới được công bố. 


Đầu tiên, cần khẳng định rằng việc đánh giá chất lượng của các nghiên cứu khoa học chỉ 
dựa trên JIF và Citescore là không phù hợp. Hệ số tác động như JIF và CiteScore được 
xây dựng dựa trên giả định rằng một tạp chí khoa học sẽ có uy tín cao, phạm vi tác động 
lớn khi các bài báo xuất bản ở đó được trích dẫn nhiều lần trong các bài báo khác của 
cùng hoặc khác tạp chí, vì vậy không hoàn toàn phản ánh chất lượng. Vì thế, thống kê 
trong bài viết này chỉ được đưa ra trên cơ sở cung cấp thông tin tham khảo. 


Qua hình 1, dễ dàng nhận thấy một tỷ trọng lớn các công bố quốc tế của Việt Nam tập 


trung vào các ấn phẩm có mức JIF<3. Tuy nhiên, khoảng JIF 3-5 cũng có một con số 
tương đối các nghiên cứu. Từ mức JIF>5, số lượng các công bố giảm, chiếm tỷ trọng rất 


1of5 8/22/2021, 5:00 PM 


Dâu ân KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quôc tế có hệ số tác độn... _ https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-viet-nam-tren-cac... 


nhỏ trong tổng số các công bố trên các ấn phẩm có JIF. 


} | 


\ ad IÉfÍ| tiill I Ï 


Imoact Factor 





Hình 1. Phân bố tổng thể các công bố quốc tế của Việt Nam trên các tạp chí IST đã có JIF 
năm 2018 


Thống kê, có thể chưa đầy đủ, cho thấy, năm 2018, Việt Nam có 10 nghiên cứu 
KHXH&NV được công bố trên các tạp chí có JIF cao, tức là >5. Các nghiên cứu này, thuộc 
về các cơ quan như Viện Triết học, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam; Viện Nghiên cứu Phát 
triển Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; Vietnam Panorama Media 
Monitoring; ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Quốc gia TPHCM; ĐH Nông 
Lâm TPHCM; ĐH Cần Thơ; ĐH Phú Xuân; ĐH Tây Nguyên; Đại học Phenikaa. 


Trong số đó, bài quan điểm về chi phí khoa học, đầu tư và làm khoa học hiệu quả tại các 
nền kinh tế đang phát triển được TS. Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội 
Liên ngành - ISR, trường Đại học Phenikaa, Hà Nội) công bố trên Nature Human 
Behaviour có JIF cao nhất trong năm 2018, ở mức 10.575. 


Khoa Kinh tế, Đại học Tây Nguyên cũng xuất hiện ấn tượng với bài phân tích hiệu quả 
sinh thái của sản phẩm cà phê được chứng nhận bền vững tại Việt Nam trên tạp chí 
Journal of Cleaner Production có JIF 6.395. 


Trong số 25 bài của tác giả Việt được công bố trên các ấn phẩm có JIF cao nhất (khoảng 
từ 4.253 đến 10.575) năm 2018, xét theo từng ngành, có khá nhiều sản phẩm khoa học 


được đăng trên các tạp chí thuộc lĩnh vực môi trường/bên vững (11). 


Lĩnh vực quản trị, bao gồm cả quản trị kinh doanh, du lịch, lẫn môi trường cũng có 8 
nghiên cứu. 


2of5 8/22/2021, 5:00 PM 


Dâu ân KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quôc tê có hệ sô tác độn... https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-vIet-nam-tren-cac... 


Lĩnh vực y xã hội có các công bố trên Journal of Clinical Medicine [5.688], International 
Journal of Drug Policy [4.528], JMIR mHealth and uHealth [4.301]. 


Ngành kinh tế cũng có các bài viết chất lượng trên các tạp chí Journal of Business 
Venturing [6.395], Journal of Peasant Studies [4.754], Ecological Economics [4.281] và 
Land Degradation and Development [4.275]. Sự phát triển của khoa học xã hội, thể hiện 
qua các công bố quốc tế, hiện nay dựa rất nhiều vào năng suất của ngành kinh tế. Tuy 
nhiên, nghiên cứu khoa học trong ngành kinh tế có sự cạnh tranh rất lớn và để có thể 
bước chân vào các tạp chí với JIF cao trong lĩnh vực này không phải là một nhiệm vụ dễ 
dàng. 


10 công bố quốc tế của các tác giả KHXH&NV Việt Nam trong năm 2018 trên các 
ấn phẩm có JTIF>5 


3of5 


The (ir)rational consideration 
Of the cosf of sclence 1n 
transifion economIes 
Eco-efficlency analysIs of 
susfainability-certified coffee 
productfion In Vietnam 
Institutional quality and market 
selection 1n the transition to 
market economy 
Scenario-based planning for 
tourism development using 
system dynamic modelling: A 
case study of Cat Ba Island, 
Vietnam 

An open database of 
productfivrfy in Vietnam's social 
sclences and humanifies for 
public use 


The Dark Side of Female HIV 
Patient Care: Sexual and 
Reproductive Health Risks in 
Pre- and Post-Clinical 
Treatments 


Vuong Quan Hoang 


Ho Quoc Thong; Hoang 
Viet Ngu; Clevo WIilson; 
Nguyen Trung Thanh 
Tran Thu Hien 


Thanh Mai; Carl Smith 


Vuong Quan Hoang; La 
Viet Phuong; Vuong Thu 
Trang; Ho Manh Toan; 
Nguyen To Hong Kong; 
Nguyen To Viet Ha; Pham 
Hung HIep; Ho Manh Tung 
Khuat Thu Hong; Do Thu 
Trang; Nguyen Thị Van 
Anh; Vu Xuan Thai; 
Nguyen Thi Phuong Thao; 
Tran Kien; Ho Manh Tung; 
Nguyen To Hong Kong; 
Vuong Thu Trang; La Viet 





Nature Human 
Behaviour 


10.575 
6.395 
6.333 


6.012 
3.020 


5.088 


8/22/2021. 5:00 PM 


Journal of Cleaner 
Production 


Journal of Business 
Venturing 


Tourism 
Management 


ScIentific Data 


Journal of Climical 
MedicIne 


Decreased use of pesticides for 
Increased yIelds of rice and 
fish-options for susfainable 
food production 1n the Mekong 
Delta 

The legal aspects of Ecosystem 
Services 1n agricultural land 
prIcing, some 1mplications 
from a case study in Vietnam's 
Mekong Delta 


SocIo-geographIc Indicators to 
evaluate landscape Cultural 
Ecosystem Services: Á case of 
Mekong Delta, Vietnam 


Constraints to the uptake of 
solar home systems in Ho Chi 
Minh City and some proposals 
for Improvement 


Phuong; Vuong Quan 
Hoang 


Hakan Berg; Nguyen 
Thanh Tam 


Ho Huu Loc; Irvine Kim 
Nell; Nguyen Thị Hong 
Diep; Nguyen Thị Kim 
Quyen; Nguyen Ngoc Tue; 
Yoshihisa Shimizu 


Ho Huu Loc; Thomas ]. 
Ballatore; Irvine Kim Nell; 
Nguyen Thi Hong Diep; 
Truong Thị Cam Tien; 
Yoshihisa Shim1zu 


Bob Baulch; Do Thuy 
Duong; Le Thai Ha 





Dâu ân KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quôc tê có hệ sô tác độn... https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-vIet-nam-tren-cac... 


ScIence of the Total 
EnvIironment 


Ecosystem ServIces 


Ecosystem ServIces 


Renewable Energy 


Nghiên cứu khoa học tại Việt Nam nói chung và KHXH&NV nói riêng đang trong giai đoạn 


đầu hội nhập với thế giới. Vấn đề tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản các sản 


phẩm khoa học đã được Nhà nước cũng như các cơ quan nghiên cứu quan tâm. Điều này 


được thể hiện qua các quy định, tiêu chí về đánh giá và xếp loại chất lượng công việc 


cũng như xét duyệt học vị và chức danh trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu khoa 


học. Trong đó, bên cạnh các quy định về số lượng công bố khoa học trên các tạp chí 


quốc tế, một số yêu cầu cụ thể về chất lượng cũng đã bước đầu được đưa vào quy định 


như chỉ mục và xếp hạng của tạp chí. Thống kê mang tính chất tham khảo về JIF của 


các công bố KHXH&NV tại Việt Nam cho thấy các tín hiệu khả quan, mặc dù còn trong 


giai đoạn sơ khởi, về sự quan tâm đối với các yếu tố quốc tế về chất lượng trong nghiên 


cứu khoa học của Việt Nam. 





Hệ số tác động Journal Impact Factor (JIF) ra đời cùng với hệ thống chỉ mục khoa học 
Web of Science. Hệ số này tính toán tác động của một tạp chí trong một năm (a) dựa 
trên số lượng trích dẫn có được trong năm (a), rồi chia cho số bài đã công bố trong hai 


năm trước đó (a-1 và a-2). 








8/22/2021, 5:00 PM 


Dâu ân KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quôc tế có hệ số tác độn... _ https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-viet-nam-tren-cac... 


5of5 





Trong một thời gian dài, hệ số JIF giữ vị trí số một về đánh giá khoa học cho đến tận 
khi Scopus ra mắt CiteScore vào năm 2016. Vì sự quen thuộc của JIF nên mỗi khi 
nhắc đến "hệ số tác động" thì luôn hàm ý là JIF, mặc dù cả JIF lẫn CiteScore đều là 


mang tính chất tương tự. 








Trân Trung (Học viện Dân tộc), Vũ Thị Hạnh (ĐH Ngoại thương), Hoàng Phương 
Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) 


8/22/2021, 5:00 PM 


